THÁNG 10 
2015 


NỘI DUNG CHÍNH — Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 


vấn đề đoàn kết, thông nhất trong Đảng 


(PGS-TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử 
Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) 


Bác Hồ với các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc 
lần thứ III, năm 1963. Anh: Tư liệu 

Trước khi trở về cõi vĩnh hằng, trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho 
toàn Đảng, toàn dân, cho hậu thế muôn đời, Hồ Chí Minh căn dặn nhiều điều, 
trong đó Người đặc biệt nhắn mạnh tới vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng. 
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của chiến 
thắng, thành công. Xây dựng Đảng thành một khối đoàn kết, thống nhất là hạt 
nhân đề xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Ngay trong bản Di chúc viết năm 1965, điều quan tâm đầu tiên của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh là nói về Đảng, trước hết là vấn đề đoàn kết trong Đảng. 
Người khẳng định: “Đoàn kết là một truyền thông cực kỳ quý báu của Đảng và 
nhân dân ta" [Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc, Nxb Văn hóa Thông tin, tr20, HN, 
2008]. Truyền thống đó được bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết của dân tộc 


\ Tài liệu : 
& SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vẫn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng 


Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước, được Đảng ta kế thừa và phát huy 
trong giai đoạn lịch sử mới. Thắm nhuần những truyền thống quý báu của dân tộc 
Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nhất là sự 
đoàn kết, thống nhất trong một đảng cầm quyên, trong hạt nhân lãnh đạo. Đoàn kết, 
thống nhất là quy luật tồn tại, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản. Đảng 
cộng sản có đoàn kết thành một khối thống nhất mới đủ sức mạnh để đánh đồ các 
thế lực áp bức bóc lột vốn nắm trong tay sức mạnh vật chất to lớn. Đảng cộng sản có 
đoàn kết thành một khối thống nhất mới đủ sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo quần 
chúng cần lao vào trận tuyến cách mạng, lật đồ chế độ cũ, xây dựng chế độ xã hội 
MỚI. 

Trong Di chúc, Người đã khẳng định "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một 
dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập 
đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đầu tranh 
tiễn từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" [Vũ Kỳ. Bác Hồ viết Di chúc, Nhà xuất 
bản Văn hóa Thông tin, tr20, HN, 2006]. 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp 
pháp, Đảng ta trở thành đảng cắm quyên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan 
tâm đến xây dựng Đảng trong điều kiện đảng cầm quyền. Người chỉ rõ: “Ngày nay, 
sự đoàn kết trong Đảng là quan trọng hơn bao giò hết, nhất là sự đoàn kết chặt chẽ 
giữa các cán bộ lãnh đạo.” Vì vậy, khi đặt bút viết Di chúc, điều đầu tiên nói về 
Đảng, Người nhấn mạnh: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chỉ bộ cần phải giữ 
gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình" [Vũ Kỳ, 
Bác Hồ viết Di chúc , Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, tr20, HN, 2008]. 

Theo Người, sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng phải xây dựng trên cơ sở một 
mục tiêu, một lý tưởng thống nhất. Người căn dặn các đảng viên cộng sản: "Đảng ía 
vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có 
lợi ích gì khác” [Hồ Chí Minh: Toàn tập. tập 8, Nhà xuất bản Sự thật, HN, 1984, 
tr587]; “Đối với Đảng, đối với nhân dân, chúng ta có một nghĩa vụ vẻ vang là: suốt 
đời làm người con trung thành của Đảng, người đây tớ tận tụy của nhân dân" [Hồ 
Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nhà xuất bản Sự thật, HN, 1984, tr65]. Người nhân mạnh 
quan điểm đoàn kết, thống nhất giữa các đảng viên cộng sản trên cơ sở mục tiêu 
chung: vì Đảng, vì nhân dân. Sự đoàn kết trong Đảng, theo quan niệm của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là sự đoàn kết nhất trí, thống nhất trong toàn Đảng về chính trị, tư 
tưởng và tổ chức. Đoàn kết nhất trí trong Đảng Cộng sản phải được xây dựng, bôi 
đắp trên nên tảng chủ nghĩa Marx-Lenin. 

Đoàn kết trong Đảng được dựa trên cơ sở đường lối, chính sách và theo 
những nguyên tắc tổ chức tổ chức của Đảng. Muốn có sự đoàn kết, nhất trí vững 
chắc, trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi; Đảng viên phải nêu cao kỷ luật tự 
giác, phải thực hiện tự phê bình và phê bình. Trong Di chúc, Người khẳng định: 
“Trong Đảng thục hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê 
bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cô và phát triển sự đoàn kết và thống nhất 
của Đảng” [Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, tr21, 
HN, 2008]. Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng 


Trong xây dựng Đảng vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tự phê 
bình và phê bình, coi đây là nguyên tắc sống còn trong hoạt động lãnh đạo của 
Đảng. Đồng thời Người căn dặn: phê bình và tự phê bình cần có lý, có tình; phê bình 
một cách chân thành, thăng thắn, trung thực, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn 
nhau, giúp nhau cùng tiến bộ, trên cơ sở cùng phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng 
chung của Đảng và dân tộc. 

Theo Người, đoàn kết nhất trí phải xuất phát từ tình thương yêu thiêng liêng 
nhất, sâu sắc nhất, bền vững nhất giữa những người cộng sản. Người nói: "Đông chí 
ta, tay có khi khác nhau về chủng tộc hay khác nhau vẻ nguồn gốc giải cáp, nhưng 
là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, cùng sống, cùng chết, chung sướng, 
chung khổ, cho nên phải thật thà đoàn kết. Muốn đi tới mục đích, không phải chỉ tổ 
chức là đủ, phải chân thành trong tư tưởng nữa" [Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5. 
NXB Sự thật, HN, 1984, tr185]. 

Vì vậy, để giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
hết sức quan tâm đến công việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức 
cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đảng viên, cán bộ là nhân tố quan trọng gắn liền 
với vận mệnh của Đảng. Đảng muốn đoàn kết, đủ sức lãnh đạo đưa sự nghiệp cách 
mạng của dân tộc đi đến bến bờ thắng lợi thì dứt khoát phải có các tô chức đảng 
mạnh, phải có các đảng viên ưu tú. Chính vì vậy, trong công tác xây dựng Đảng, để 
Đảng được đoàn kết vững mạnh, Người thường nhắc nhở mọi cán bộ, đảng viên 
phải thường Xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình. Người chỉ rõ: “Đảng ra là 
một đảng cẩm quyÊn. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thấm nhuân đạo đức cách 
mạng, thát sự cán kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự 
trong sạch, phải xứng đảng là người lãnh đạo, là đây tớ thật trung thành của nhân 
dân ” [Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc, NXB Văn hóa Thông tin, tr20, HN, 2008]. 

Mỗi đảng viên phải biết đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên 
trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân 
dân; vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc và tuyệt 
đối trung thành với Đảng, với nhân dân. Có như vậy, mới giữ được sự đoàn kết, 
thống nhất trong đảng. 

Những tư tưởng cơ bản về vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong Di 
chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành quan điểm chỉ đạo, bài học kinh 
nghiệm quý báu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng Cộng sản 
Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh quốc tế và tình hình đất nước ta hiện nay, việc 
đổi mới và chỉnh đốn đảng nhất là vẫn đề đoàn kết, thống nhất trong Đảng đangnôi 
lên là một nhiệm vụ quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Nghị quyết Đại hội XI (2011) tiếp tục chỉ rõ: "Kỷ /uật, ký cương ở nhiêu tổ 
chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt" [Đảng 
Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, tr 175, Nhà 
xuất bản CTQGHN, HN, 2011]. Hơn lúc nào hết, việc quán triệt và vận dụng đúng 
đăn Di chúc của Người về vẫn đề đoản kết trong công tác xây dựng đảng là việc làm 


ấp thiết./. " 
S_P PP HhỆU Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


|- Z—. 


Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp 
với xu thế thời đại ngày nay 
(Cao Đức Thái - Tạp chí Tuyên giáo) 
Trước thêm Đại hội XII của Đảng, vấn đề hệ tư tưởng nói chung, chế độ 
dân chủ XHCN nói riêng lại được “những người yêu nước, bất đồng chính kiến ” 
“phản biện ” và “kiến ngh?”, đồng thời được các trang mạng “bá: hảo” tái bản. 


Theo họ: “Muốn đất nước thật sự phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam 
phải “thay đổi CƯƠNg lĩnh, từ bỏ đường lỗi sai lầm về xây dựng CNXH, chuyển 
hắn sang đường lối “dân tộc và dân chủ ”, trọng tâm là chuyền đối thể chế chính 
trị “fử toàn trị sang dân chủ... ”, mà thực chất là mô hình “đa nguyên chính trị, 
ẩn đảng đối lập ” theo kiêu “ngoại nhập ”. 

Đó là Ta nhận định sai trái, không phù hợp với thực tế, thậm chí là sự 

xuyên tạc cương lĩnh, đường lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Dân chủ là một hình thức tô chức, thiết chế chính trị của nhà nước và xã hội, dựa 
trên nguyên tắc cơ bản: Nhân dân là nguồn gốc của quyên lực, thông qua một hệ 
thống bầu cử tự do. Giá trị của dân chủ là ở chỗ, đó là động lực cơ bản của sự 
phát triển xã hội. Chính vì vậy trong các hình thái kinh tế xã hội, giai cấp cầm 
quyên luôn sử dụng dân chủ như một nhân tổ nhằm phát huy sức mạnh của cộng 
đồng, của chế độ xã hội và của dân tộc. 

Cuộc Cách mạng XHCN Tháng Mười năm 1917 đã mở ra một chế độ dân 
chủ mới, đó là dân chủ XHCN, nền dân chủ do giai cấp công nhân lãnh đạo 
hướng đến lợi ích cho toàn dân. Ngày nay trên thế giới có nhiều mô hình dân chủ 
với những thiết chế cụ thể khác nhau, chủ yếu ở các nội dung: Lực lượng chính 
trị nào câm quyền, vì lợi ích của ai; chế độ đa đảng hay một đảng duy nhất lãnh 
đạo cầm quyên; mối quan hệ giữa các nhánh quyên lực như thế nào (phân lập hay 
phân công phối hợp)... 


Tài liệu 
` SINH HOẠTT CHI ĐOÀN 


Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp 
với xu thê thời đại ngày nay 


Nền dân chủ của dân tộc ta ra đời trong cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân; đã được thử thách, trải nghiệm trong các cuộc kháng chiến chống xâm 
lược, đánh bại những kẻ thù hung bạo nhất của chủ nghĩa đề quốc, để lại dấu ấn 
thời đại. Bước vào giai đoạn xây dựng xã hội XHCN, nền dân chủ đó cũng đã 
được trải nghiệm trong mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội, mà đặc trưng của nó là: 
Về chính trị, đó là nhà nước chuyên chính vô sản...; về kinh tế, đó là nền kinh tế 
kế hoạch hóa tập trung quan liêu với hai thành phần duy nhất: Kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thể. Tại Đại hội VI, năm 1986, Đảng ta đã quyết định 
chuyên sang xây dựng xã hội XHCN theo mô hình mới-mô hình được hoàn thiện 
từng bước từ Đại hội VII đến nay. Những thành tô của mô hình đó là: Về chính 
trị, đó là xã hội do nhân dân làm chủ với nhà nước pháp quyền do Đảng ta lãnh 
đạo; về kinh tế, đó là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.. 

Mặc dù đã đạt được những thành quả to lớn, song sau gần 30 năm đổi mới, 
xã hội ta đã xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế, xã hội cần giải quyết. Đó là tình trạng 
phân hóa giàu nghèo, tham nhũng, lợi ích nhóm, “bệnh nhiệm kỳ”... có xu hướng 
gia tăng; quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn bị vi 
phạm... Hội nghị Trung ương 4 (khóa X]) đã công khai, thăng thắn chỉ ra nguyên 
nhân chủ yếu của tình trạng trên là sự suy thoái vê tư tưởng, chính trị, đạo đức và 
lỗi sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên các cấp. Nếu chúng ta không kịp thời 
ngăn chặn, loại trừ tình trạng suy thoái đó thì có thể dẫn đến những bất ồn xã hội, 
xóa nhòa những thành quả của công cuộc đổi mới trong nhiều thập kỷ qua. Để 
khắc phục tình trạng trên, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung 
bảo đảm và phát huy mạnh mẽ dân chủ XHCN, mà cốt lõi là quyền làm chủ của 
nhân dân. 

Thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân ta đã được 
thê chế hóa trong Hiến pháp 2013. Thời gian qua, Hiến pháp 2013 đã và đang 
được triển khai thực hiện, trước hết là việc hoàn thiện pháp luật, trong đó có Luật 
Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật Tổ chức 
Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi)... Nhiều quy định trong ‹ dự thảo sửa đôi những 
luật trên được các đại biêu phát biêu dựa trên bảo đảm quyền con người được quy 
định trong Hiến pháp 2013. Theo tỉnh thân đó, quyền của bị can, bị cáo, quyền 
của những người đã bị tước một phần quyền tự do (người đang chấp hành án phạt 
tù) cũng được quan tâm; vai trò của luật sư được đề cao... 

Đầu tháng 10-2014, trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc 


Á 
y 
à2 


'SN HO 2 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước ta phù hợp 
với xu thê thời đại ngày nay 


phê chuẩn Công ước Chống tra tấn đã được Thường vụ Quốc hội thông qua. Việc 
Việt Nam ký kết và phê chuẩn Công ước Chống tra tấn một lần nữa thể hiện 
quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta chống mọi hành vi tra tấn, hạ nhục con người. 
Việt Nam đã ký Công ước Chống tra tấn vào tháng 11-2013 và dự kiến Quốc hội 
sẽ phê chuẩn tại kỳ họp thứ 8, khai mạc vào trung tuần tháng 10 tới. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và triển khai Hiến pháp 2013, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở tư tưởng cơ bản: “Đoàn kết-Dân chủú-Đổi mới ”, đã 
và đang tập trung nâng cao chức năng giám sát và phản biện. Đây là một khía 
cạnh mới, nhằm bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân trong nền dân chủ của 
chúng ta. 

Trong nền dân chủ XHCN, vai trò lãnh đạo của Đảng là một nguyên tắc. 
Tuy nhiên, vai trò đó cần có những quy định phù hợp, để vừa giữ vững trách 
nhiệm chính trị của Đảng, đồng thời không được lạm quyên của cơ quan, tổ chức 
nhà nước và của nhân dân. Điều này đã được quy định tại Điều 4, Hiến pháp 
2013, như sau: Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, 
đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại 
biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân 
tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hỗ Chí Minh làm nên tảng tư tưởng, 
là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật 
thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách 
nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Các tô chức của Đảng và 
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và 
pháp luật. 

Khác với quy định tại Điều 4, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013 quy định 
rõ, không chỉ tổ chức Đảng, mà cả đảng viên của Đảng cũng phải tuân thủ pháp 
luật như những công dân bình thường. 

Theo tinh thần mở rộng dân chủ, đồng thời giữ vững kỷ cương, quyền tự 
do ngôn luận, báo chí được bảo đảm và phát huy. Nhiều sự kiện chính trị mà 
trước đây được xem là “øhạy cảm”, thời gian qua đã được báo chí đưa tin công 
khai. Việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, báo chí, đồng thời giữ nghiêm kỷ 
cương báo chí luôn được các cơ quan chức năng tôn trọng. 

Như vậy có thể nói, mặc dù còn không ít vấn đề cần giải quyết, nhưng không ai 
có thể phủ nhận được răng, nền dân chủ của chúng ta đã và đang phát triển đúng 
hướng, phù hợp với xu thế chung của thời đại ngày nay. 


Á 
An y 
2 


E5 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Tóm tắt thông tin về Hôồi Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 


Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, tại Đại 
hội Đoàn thanh niên cứu quốc thành phố Hà Nội, Bác Hồ đã chỉ thị phải hình 
thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn thanh niên cứu 
quốc làm nòng cốt. Đứng trước yêu cầu đó, ngày 27/3/1946, Bác Hồ đã ký Sắc 
lệnh số 38 về việc thành lập Nha Thanh niên và Thẻ thao. Cùng vào thời gian 
trên, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị Tông bộ "Việt Minh chuẩn bị thành 
lập Đoản Thanh Niên Việt Nam nhăm đáp ứng yêu cầu đoản kết, tập hợp mọi 
tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến cứu quốc”. 

Tháng 6/1946, Tổng đoản thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn 
thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn thanh niên Việt Nam, là tổ chức 
xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước, tự nguyện đứng vào hàng ngũ 
của Liên đoàn do Đoàn thanh niên cứu quốc làm nòng cốt; Cuối năm 1946, Liên 
đoàn thanh niên Việt Nam là thành viên chính thức của Liên đoàn thanh niên dân 
chủ thế giới. 

Tháng 2/1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam tô chức Đại hội lần thứ nhất 
tại căn cứ địa Việt Bắc trong khói lửa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược, các đại biểu từ khắp các vùng miền của Tổ quốc về dự. Đại hội vinh 
dự được đón Bác Hồ kính yêu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới 
dự. Phát biểu tại Đại hội, Bác Hồ kính yêu đã ân cần căn dặn: Phđi thực hiện 
đoàn kết, đại đoàn kết trong phong trào thanh niên, phải giúp đỡ nhau cùng tiễn 
bộ. Tại Đại hội các đại biểu đã bầu anh Nguyễn Chí Thanh làm chủ tịch Liên 
đoàn thanh niên Việt Nam (đồng chí Nguyễn Chí Thanh nguyên là Ủy viên Bộ 
Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt 
Nam - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Đại hội Liên đoàn 
Thanh niên Việt nam là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công 
tác đoàn kết, tập hợp thanh niên với vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên cứu 
quốc. Sau Đại hội, Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã động viên lớp lớp thanh 
niên hãng, hái tham gia các phong trào thi đua tòng quân giết giặc lập công, đây 
mạnh chiến tranh du kích sau lưng địch, đấu tranh chống khủng bố, chống đàn 
áp, chống bắt lính đòi tự do dân chủ, hòa bình trong các đô thị lớn như Hà nội, 
Huế, Sài gòn... với tỉnh thần “Cđm fử cho Tổ quốc quyết sinh” theo tiêng 
gọi “Lên đàng ” của non sông đất nước. 

Ngày 8/10/1956, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt 
Nam lần thứ II được tổ chức tại Nhà hát lớn - Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã thống 
nhất các tô chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội Liên hiệp Thanh 


Ặ Tài liệu 
` sĩ SINH HOẠTCHI ĐOÀN 


Tóm tắt thông tin vê Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
niên Việt Nam. Ngày 15/10/1956, Đại hội đã vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu 
và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Huấn thị tại Đại hội, Bác Hồ 
căn dặn: “Là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết 
chặt chẽ, phần đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thì đua góp sức vào sự nghiệp 
xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh, đề mình làm chủ mai sau”. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương 
Hội gồm 52 anh, chị do Bác sĩ - Anh hùng lao động Phạm Ngọc Thạch làm Chủ 
tịch. 

Tháng 12/1961 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ II 
được tô chức tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu đến 
dự, Bác dạy rằng: “Bác yêu mến thanh niên. 

- Vì thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, 
đồng thời là người phụ trách dìu dắt thể hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu 
nhỉ đông. 

- Vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và 
văn hoá, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Vì thanh niên là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự 
vệ, đang hãng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc. 

- Vì trong mọi công việc, thanh miên thì đua thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần 
thanh niên có, việc gì khó có thanh miên... ` 

Đại hội đã bầu Giáo sư Phan Huy Thông làm Chủ tịch Hội và phát động 
thanh niên tích cực tham gia thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, ra sức ủng 
hộ, chi viện cho cuộc đấu tranh của đồng bào và thanh niên miền Nam. 

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Nam Bắc xum họp một 
nhà, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn, tại 
Thành phô Hồ Chí Minh trong hai ngày 20 và 21/9/1976, Hội LHTN Việt Nam 
đã tô chức hội nghị thống nhất mặt trận thanh niên trong cả nước. Đây là sự kiện 
chính trị trọng đại trong phong trào thanh niên nước ta. Lần đầu tiên tại thành phố 
mang tên Bác kính yêu, đoàn đại biểu Hội LHTN Việt Nam gặp gỡ đoàn đại biểu 
Hội LHTN Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng nhau bàn việc thống nhất mặt 
trận đoàn kết thanh niên lây tên chung là Hội LHTN Việt Nam, đáp ứng nguyện 
vọng thiết tha của toàn thê thanh niên Việt Nam. Hội nghị thông qua Điều lệ mới 
của Hội LHTN Việt Nam và hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội gồm 
96 anh, chị do giáo sư Lê Quang Vịnh làm Chủ tịch Hội. 

Tháng 9/1988, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam họp tại 
Hà Nội đã tiễn hành kiện toàn Ủy ban Trung ương Hội, Anh Hà Quang Dự, Bí 


Ặ Tài liệu 
` sĩ SINH HOẠTCHI ĐOÁÀN 


Tóm tắt thông tin về Hôồi Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 


thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa V) được hiệp thương chọn 
cử làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội thay Giáo sư Lê Quang Vịnh nhận 
nhiệm vụ mới. 

Ngày 08/12/1994, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ 
II đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. 400 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội; 
Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa đổi và hiệp thương chọn cử anh Hồ Đức 
Việt làm Chủ tịch Hội. Đại hội quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền 
thống hàng năm của Hội LHTN Việt Nam. Tại hội nghị Uỷ ban Trung ương Hội 
LHTN Việt Nam cuối năm 1997, chị Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đoản 
được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội thay anh Hồ Đức Việt nhận nhiệm vụ 
TỚI. 

Từ ngày 13 đến ngày 15/01/2000, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN 
Việt Nam lần thứ IV đã được tô chức tại Thủ đô Hà Nội, 599 đại biểu tiêu biểu 
cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước đã về dự Đại 
hội. Đại hội diễn ra vào thời điểm dân tộc ta cùng cả nhân loại bước vào thời 
khắc lịch sử chuyên ø1ao giữa hai thế kỷ. Đại hội đã thông qua Điều lệ Hội sửa 
đổi và quyết định đề ra năm cuộc vận động là: “Học táp, sáng tạo vượt bậc vì sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đaj hoá đất nước ", "Giúp nhau lập nghiệp vì dân 
giàu, nước mạnh ”, ' “Thanh niện tình nguyện vì cuộc sông cộng đông”, "Vì chủ 
quyên: tô quốc, vì cuộc sống bình yên", "Xây dựng nếp sống văn mình, đậm đà 
bản sắc dân tộc”. Đại hội đã hiệp thương chọn cử chị Trương Thị Mai - Bí thư 
Trung ương Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. 

Tại kỳ họp Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 (khóa IV) 
ngày 15/2/2003 đã hiệp thương kiện toàn Ủy ban Trung ương Hội, Đoàn Chủ tịch 
và Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội, anh Hoàng Bình Quân - 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt 
Nam thay chị Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ mới. 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ ngày 25 
đến 27/02/2005, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V đã 
diễn ra trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, tham dự Đại hội có 798 đại biểu, các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các bộ, 
ngành, đoàn thê của Trung ương và Hà Nội, các cán bộ chủ chốt của Trung ương 
Đoàn, Trung ương Hội qua các thời kỳ, ngoại giao đoàn và gần 40 đoàn đại biểu 
quốc tế đã đến dự, chỉ đạo và chia vui với Đại hội. Đại hội diễn ra vào thời điểm 

_n x) Tài liệu 
\ 5) 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


TRUYỀN THỐNG 


Tóm tắt thông tin vê Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phân đấu thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ IX và kế hoạch 5 năm (2001 - 2005). Đại 
hội đã tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ IV và đề ra 
phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ V, thông qua Điều lệ Hội sửa đổi, hiệp 
thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội khóa V gồm 135 anh chị; anh Nông 
Quốc Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ 
tịch Hội LHTN Việt Nam khóa V. 

Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 - khóa V năm 
2008 đã hiệp thương chọn cử anh Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam thay anh Nông Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ mới. 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, sự kiện chính 
trị quan trọng, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam được tổ chức trong 2 ngày 
26 và 27/4/2010 tại Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 995 đại biểu đại diện 
cho khối đại đoàn kết các tầng lớp thanh niên của 54 dân tộc anh em. Đại hội đã 
hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI gồm 158 
thành viên; anh Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, 
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa V được hiệp 
thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 
- 2015. 

Ngày 24/01/2013, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã 
tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa VI. Tại Hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Bí thư 
Thường trực BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được các đại biểu tín 
nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN 
Việt Nam khóa VI thay anh Nguyễn Phước Lộc nhận nhiệm vụ mới. 

Ngày 30/6/2014, tại Hà Nội, Hội nghị T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 
(Khóa VI) đã hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch, ủy viên 
Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, 
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn 
được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt 
Nam khóa VI, thay anh Phan Văn Mãi chuyên công tác. 

Với những công hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng 
lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 
Nhất năm 1999 và Huân chương Hỗ Chí Minh năm 2005 vì “Đã có nhiễu thành 
tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong 


Ặ Tài liệu 
` sĩ SINH HOẠTCHI ĐOÀN 


TRUYỀN THỐNG 


Tóm tắt thông tin vê Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 
trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc ”. 

Trong 3 ngày 27-29/12/2014, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội 
LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã diễn ra. Đại hội có sự tham 
dự và chỉ đạo của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, 
ngành, đoàn thể; và sự tham gia của 800 đại biểu chính thức là cán bộ Hội viên 
xuất sắc và thanh niên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực trong và ngoài nước. 


"— 
` 
NỘI LIÊN MiỆtP THANH MIẾM VIỆT NAM 


ĐẠI HỘI VII 
NHIỆM %Y eOt4 xoa 


Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 


Trong nhiệm kỳ mới 2014-2019, với khâu hiệu hành động “Thanh niên 
Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Hội LHTN Việt Nam sẽ phát 
động thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu tô quốc tôi”, tập trung, triển khai 
công tác củng có và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp 
thanh niên. 

Với tỉnh thần trách nhiệm, tập trung, Đại hội cũng đã hiệp thương nhất trí 
cử 157 anh chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, 
nhiệm kỳ 2014-2019. Anh chí Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa VI được Đại hội 
hiệp thương bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014- 
2019. 


Tài liệu 
\ (=8) SINH HOẠTT CHI ĐOÀN 


... uc 


THỜI SỰ: 


Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) 
và Quôc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) 


Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành triển khai tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh Nước CHXHCN Việt Nam, cụ thẻ: 

1. Tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 

Các cấp bộ Đoản, Hội LHTN Việt Nam tô chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi ” 
trên cả nước với các hoạt động sinh hoạt dưới cờ, tô chức Lễ chào cờ tại các cơ 
quan, tổ chức, trường học; tuyên dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất 
sắc trong thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm; thăm hỏi, động viên, tặng 
quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách có công với cách mạng... tổ 
chức các văn hóa, văn nghệ, thê thao; vận động thanh thiếu nhi, các nhóm, hội, 
câu lạc bộ của giới trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo Cờ Tổ quốc, thay ảnh đại diện 
trên facebook băng hình ảnh Cờ Tổ quốc. Các hoạt động đều thu hút được đông 
đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia 

2. Tổ chức diễn đàn, tọa đàm “Tôi yêu TỔ quốc tôi” 

Trung ương Đoàn trực tiếp tô chức 04 diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong 
04 khối đối tượng: Thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên là 
văn nghệ sỹ, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc, tôn giáo. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức 
các diễn đàn, tọa đàm “Tôi yêu T: Ủ) quốc fôï ” trong đoàn viên, thanh niên trên địa 
bàn. Các diễn đàn, tọa đàm đã thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia. 

3. Tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng 

Trung ương Đoàn đã chỉ đạo Báo Thanh niên phối hợp với Công ty Viet 
Vision tổ chức Chương trình nghệ thuật “7 hào Tổ quốc tôi” chào mừng kỷ 
niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình được tổ 
chức tối 17/8/2015 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), truyền hình trực tiếp 
trên kênh VTVI - Đài truyền hình VN. 

Các tỉnh, thành đoàn và đoản trực thuộc tiếp tục đây mạnh hoạt động liên 
hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp tỉnh, thành và cụm thi đua; 
trong dịp này ở một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã tổ chức Đêm hội tuyên truyền ca khúc cách mạng 
với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi ” 

5. Tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và 
Quốc khánh 2/9 cấp Nhà nước 

* Tham gia Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 70 năm Cách 
mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 


Ặ Tài liệu 
` sĩ SINH HOẠTCHI ĐOÁÀN 


THÔNG'TIN 


THỜI SỰ: 


Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) 
và Quôc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) 


Triển lãm bao gồm trên 300 hình ảnh, 50 mô hình, hiện vật khắc hoạ 
những chặng đường xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam (và các tô chức thành viên), Hội Sinh viên Việt 
Nam, Đội TNTP Hỗ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử 
trong đó đặc biệt nhắn mạnh những đóng góp của tuổi trẻ cả nước trong thời kỳ 
đổi mới (từ 1986 đến nay). Trong 06 ngày diễn ra Triển lãm (từ 28/§ đến 
03/9/2015), gian triển lãm do Trung ương Đoàn TNCS Hỗ Chí Minh tổ chức đã 
đón tiếp, thuyết minh phục vụ hàng trăm lượt khách tham quan, trong đó đặc biệt 
có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ 
chức chính trị - xã hội. 

* Tham gia Lễ mít tỉnh, diễu bình, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 70 
năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9: 

Khối diễu hành Thanh niên gồm 450 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, xuất 
sắc trên mọi lĩnh vực (225 nam, 225 nữ). Khối diễu hành Thanh niên Việt Nam 
đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu và xã hội ghi 
nhận, đánh giá tốt, góp phần vào thành công chung của Lễ Mít tinh, diễu binh, 
diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và 
Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015). 
Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức ra quân với gần 2.000 đoản viên, thanh 
niên tham gia tình nguyện phục vụ Lễ mitinh diễu binh, diễu hành sáng ngày 02- 
9 tại Thủ đô Hà Nội với các nội dung như tham gia điều tiết giao thông, làm vệ 
sinh và hỗ trợ nhân dân xem diêu binh, diễu hành. 

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 
19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 
- 02/9/2015) được tô chức tốt ở các cấp bộ đoản với hình thức đa dạng, nội dung 
phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, góp 
phần quan trọng trong giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, khơi dậy niêm 
tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đât nước trong thanh thiếu nhi. Nét mới trong 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm là gắn với tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 
hướng về biển đảo quê hương, các chương trình liên hoan tuyên truyền ca khúc 
cách mạng, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” của tuôi 
trẻ, từ đó nâng cao tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, tính lan tỏa trong thiết kế 
và tô chức các hoạt động kỷ niệm. 


đà 
4 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


THÔNG'TIN 


THỜI SỰ 


NHỮNG SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG LỚN CỦA 
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TRONG THÁNG 10/2015 


» Hội nghị góp ý Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XH trong các đôi tượng trí 
thức trẻ, sinh viên, công nhân, Phó chủ tịch UNND) xã trẻ 


- Tổ chức chương trình lưu diễn nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng - TCM chào 
mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tại 11 tỉnh, thành phố 


» Trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2015 
‹ Giải thê thao Sinh viên Việt Nam (VUG) năm 2015 
- Tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh, video “Dưới bóng cờ Tổ quốc ” 


- Trao Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm 2015 


‹ Phối hợp với Quỹ VIFOTEC tổ chức Tổng kết Cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu 
niên và nhi đông toàn quôc lân thứ XI, phát động cuộc thi lân thứ XI 


- Tập huấn khoa học kỹ thuật cho thanh niên và ra quân xây dựng Làng thanh niên 
thành làng văn hoá và nông thôn mới tại Làng TNLN Ninh Điện - Tây Ninh. 


° Kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt nam (15/ 10/1956- 
15/10/2015) 


° Hội thi công chức, viên chức trẻ giỏi cơ quan Trung ương Đoàn năm 2015 


» Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ 3 


« Hội thảo “Đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước 
về học nghề và tạo việc làm ” và Hội thảo “Tình hình tư vân hướng nghiệp cho 
học sinh THCS, THPT”. 


ỡi 
Ệ 
t7 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


Nữ tiến sĩ y khoa 8X 


“Một điển hình nhanh nhạy, học chắc và không ngừng nỗ lực hoàn thiện 


bản thân ”- PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay (ĐH Y dược TP.HCM) nói về đồng 
nghiệp Trịnh Thị Diệu Thường. 


Học cả trong lúc chấm thi 

Tự nhận bản thân ban đầu đi theo con đường y học cổ truyền do duyên số 
run rủi vì “bởi điểm làm hồ sơ tuyển sinh, tôi nghe mọi người nói ngành này mới 
mỏ, dễ kiếm việc nên nộp đơn”. Diệu Thường (năm nay 35 tuổi) chẳng ngờ sự 
tình cờ đó dẫn chị đến một niềm đam mê lớn sau này với đông y, càng học càng 
hứng thú | „ổ 


TS.BS Diệu Thường trong một chuyển khám bệnh từ thiện hè 2015 - Ảnh: C.Nhật 

“Những năm đầu dạy lóp tôi chẳng biết gì về sinh viên này, chỉ đến năm tư 
thì tôi thường nghe các cán bộ lớp nói “đề hỏi Diệu Thường” mỗi khi lớp gặp 
vấn đề lớn nhỏ nên mới thắc mắc. Tìm hiểu kỹ mới biết đây là một gương mặt 
chịu khó học và được bạn bè hẾt mực tin cậy” - PGS.TS.BS Bay nhớ lại 

Đứng đầu khi tốt nghiệp khóa 2005 nhưng Diệu Thường lại khiêm tốn cho 
rằng kết quả đó là “?rái ngof” từ sự vun xới, đầu tư của cả một tập thể. “Một điều 
tôi trân quý ở môi trường y dược là không chỉ các thầy cô mà những anh chị đi 
trước luôn rất tâm huyết, hết mực chỉ dẫn cho đàn em. Không có những sự hỗ trợ 
đó thì khó thể có tôi của ngày hôm nay” - Diệu Thường nói. 

Thời điểm ra trường, dẫu bận rộn với lịch học lên cao và khám bệnh, Diệu 
Thường vẫn tranh thủ tận dụng khoảng thời gian trống hiếm hoi để trau dồi hai 
ngoại ngữ Anh và Hoa, ứng tuyên và giành được nhiều học bổng du học chuyên 
ngành (học bồng 322 bậc tiến sĩ, học bồng của Đài Loan, học bồng được cấp bởi 


giáo sư nước ngoài) 
ñ 
ụ 
s7 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


Nữ tiến sĩ y khoa 8X 


Diệu Thường đồng thời nhận được các suất học bổng đi đào tạo về kỹ năng 
lãnh đạo tại Anh, Úc... “Điệu 7ï hường học mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi đã ngôi 
vào hội đồng chấm thì thì Diệu Thường vẫn chú tâm lắng nghe, ghi chú và học từ 
đồng nghiệp lần sinh viên của mình” - PGS.TS.BS Bay nói. 


Có quyết tâm, việc gì cũng làm được 


Hiện tại Diệu Thường vừa là phó khoa y học cổ truyền (ĐH Y dược 
TP.HCM), lãnh đạo cơ sở 3 (Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM), đảng ủy viên ĐH 
Y dược, phó bí thư Đảng bộ khoa y học cô truyền. 

Quay cuông với lịch giảng dạy, quản lý, khám bệnh... Diệu Thường vẫn thường 
xuyên dành thời gian tham gia các chuyến khám bệnh từ thiện cũng như đầu tư 
nghiên cứu khoa học. 

“Trong chuyến khám bệnh cùng chiến dịch Mùa hè xanh 2015 tại tỉnh 
Champasak (Lào) vừa qua, tôi thấy người dân địa phương có thu nhập thấp 
nhưng thuốc men ở đó lại đất khủng khiếp nên người dân mắc rất nhiều bệnh, 
điều này khiến tôi trăn trở rất nhiều và biết rằng mình cân phải đi và cho nhiều 
hơn nữa” - chị nói. 

Diệu Thường đang cùng tiến sĩ Bùi Chí Bảo và một số đồng nghiệp tiến 
hành hai đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học - công nghệ (trong đó có 
một đề tài nhận được kinh phí hỗ trợ 2,1 tỉ đồng từ Nhà nước). 

“Tôi quyết tâm tìm kiếm và kéo về thành công những đề tài này để thực 
hiện cùng đản em. Cách này vừa đóng góp cho xã hội những nghiên cứu có ích, 
vừa giúp các em tiết kiệm kinh phí (do nghiên cứu bên lĩnh vực y khoa thường rất 
tốn kém) đông thời giúp các em vừa học vừa có cơ hội cọ xát kiến thức thực tế. 
Tôi đặc biệt quan tâm đến việc truyền đạt khả năng tự học, tự nghiên cứu của 
sinh viên ở bậc đại học” - Diệu Thường bộc bạch. Và Diệu Thường nhiệt tình 
hướng dẫn đàn em từng bước một như trình bày, biện luận vấn đề, tổ chức như 
thế nào là phù hợp... 

“Khi khám bệnh, chị thường dặn đò bệnh nhân thân tình như người nhà. 
Khi đứng trên bục giảng, chị chẳng bao giờ giáu nghệ. Với vai trò lãnh đạo, chị 
yêu cầu rất cao và buộc cấp dưới phải nỗ lực hết mình. Chị đôi khi thậm chí quên 
mình vì công việc. Nhớ có lần người nhà năm cấp cứu nhưng chị vẫn đi làm vì ở 
CƠ quan có quá nhiễu việc cần chị giải quyết. Lúc đó nhìn chị bơ phò, tóc tai rối 
bù, quân áo xốc xếch... mà vẫn tập trung làm việc, tôi thấy thương và ngưỡng mộ 

chị ” - bác sĩ Bùi Phạm Minh Mẫn (giảng viên ĐH Y dược TP.HCM) chia sẻ. 
(Theo Tuổi trẻ) 


› Tài liệu ‹ 
Ác) SINH HOẠ T CHI ĐOAN 


GÓC NHÌN TRẺ 


Người Việt không hiểu tiếng... Việt 


Tiếng Việt vốn trong sáng và rất đẹp nhưng ngày nay, trên mạng xã hội, 
thậm chí trong học đường, chỉ vì theo trào lưu mà giới trẻ biễn ngôn ngữ 
Việt trở nên khó hiểu, méo mó đến nỗi có chuyên gia đã cho rằng tiếng Việt 
đang bị hủy hoại. 


BifT t!! sự in số 0í tín \ịt [DẾP Ạ 
(BIỮ BÌN Sƒ TRŨNG SÁN€ tủA TIẾN tiệt) JðƑ nhìn !à bíc 
thâu k hiu 


Muốn hiểu phải đoán 

Có thê tìm thấy vô vàn những đoạn văn đọc không thể hiểu tràn ngập trên 
các trang mạng xã hội. Một học sinh (HS) sau khi xem chương trình nói về dự án 
sách hóa nông thôn” đã viết cảm tưởng về nhân vật trong chương trình trên 
Facebook như sau: “Hnay con mở tjvj lên tj thấy chú thạch. Chú jk khắp nơi để 
phát động tủ sáck phụ huynh. Con rất khâm phục chú và rất mong một ngày sẽ dk 
như chú nhưng càng nghĩ càg thấy mk hk dk như z, vì hok hành k dk jỏj và hk đủ 
tự tin như chú. Bạn hà an lễ tj ns vs con là t cx pải có gắng hok tốt để dk như 
chú”. 
Đây thật sự là một “ma trận ngôn ngữ” đối với bất cứ ai muốn đọc. 

Có thê thấy, một bộ phận giới trẻ đã sử dụng tiếng Việt trên mạng hoặc 


z 
An 


nhắn tin qua điện thoại theo một số “quy tắc” sau: Giản lược hết mức, nghĩa là 
câu, từ được viết tắt, cắt xén hết mức có thê như “không” thì thành “k”, “biết” thì 
thành “bít”, “luôn luôn” thành “lun lun”, “hiểu” thành “hỉu”... Phá cách đến mức 
người đọc không hiểu lý do như “chồng” biến dạng thành “ck”, “vợ” thành “vk”, 
“thích quá” hành “thík wé”... Sử dụng pha tạp giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ 
khác như “I'm khóc - ing” (tôi đang khóc đây), “Sure rồi chứ?” (chắc chăn rồi 
chứ?), “wow, cô bé này thật kute” (ôi, cô bé này thật dễ thương)... 

Tài liệu 


3 SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


Ồ 
Sắc sạu© 2 


Người Việt không hiểu tiếng... Việt 


Viết đúng là không sành điệu! 

Thạc sĩ Đinh Xuân Hảo, nguyên giảng viên Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng 
giới trẻ đang tự trao cho mình cái quyền “chế biến” tiếng Việt theo tiêu chí ngắn, 
gọn và khó hiểu - ngôn ngữ mạng. Đó là thứ ngôn ngữ lạ lẫm, không phải tiếng 
Việt đơn thuần mà là sự pha tạp ngôn ngữ. Thậm chí trong giới trẻ không phải ai 
cũng hiểu được thứ ngôn ngữ này khi cùng một từ nhưng mỗi người có cách “chế 
biến” khác nhau. Chăng hạn, cùng từ “biết” nhưng được ghi theo nhiều cách khác 
nhau: “bít”, “bjt?, “bik”, “bjx”... Thạc sĩ Hảo cho biết nhiều người trẻ cho rằng 
cách giao tiếp bằng ngôn ngữ này là mốt, thể hiện cá tính và phong cách của 
mình. 

Bà Dương Thu Trang, giáo viên văn Trường THPT Mạc Đĩnh Chi 
(TP.HCM), nhận định: “Loại ngôn ngữ này rất kén người dùng và khi bước ra 
khỏi tuổi teen nó được xem là ngoại ngữ. Thậm chí, người trẻ cùng thế hệ nhưng 
không chat đều cũng không thể cập nhật và thành thạo được loại ngôn ngữ này”. 
Về nguyên do hiện tượng này, bà Trang nhận định, đây là cách HS sử dụng ký 
hiệu thay cho ký tự để đáp ứng nhu cầu diễn đạt nhiều nhất trong khoảng thời 
gian ngăn nhất. Tuy nhiên, đây cũng là hiện tượng viết sai chính tả có chủ đích 
của giới trẻ để đánh giá đối tượng giao tiếp. Bởi nếu viết đúng chính tả sẽ là 
không sành điệu, thiếu phong cách! 

Tiến sĩ Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng khoa Văn học và ngôn ngữ 
Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nhìn nhận tình trạng sử dụng 
ngôn ngữ mạng của giới trẻ là một hiện tượng bình thường trong đời sông của 
một ngôn ngữ. Những từ ngữ này chủ yếu dùng trong ngôn ngữ sinh hoạt, trong 
các hoạt động giao tiếp qua tin nhắn, qua các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, tiến 
sĩ Hạnh cảnh báo: “Việc lạm dụng lớp từ ngữ này trong giới trẻ và sự thiếu định 
hướng của gia đình, xã hội trong việc sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ sẽ dẫn tới sự 
lệch lạc trong nhận thức cũng như lệch lạc trong sử dụng ngôn từ”. 


Thử thách với giáo viên và phụ huynh 

Không chỉ viết Facebook, trò chuyện hoặc nhắn tin trên mạng, nhiều bạn 
trẻ còn mang cả cách diễn đạt này vào trường học, khi ghi chép bài, làm bài kiểm 
tra... Bà giáo Phan Thị Trúc Ly, giáo viên dạy văn lớp 9, Trường THPT Hiệp 
Phước (H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) chia sẻ: “Lớp nh có 30 em thì có đến hơn 20 
em sử dụng ngôn ngữ “teen”, ngôn ngữ “mạng” vào bài kiểm tra của mình. 
Nhiều khi đọc bài văn của HS, giáo viên không hiểu gì cả, phải vừa đọc vừa 
đoán. Nhiều từ đoán mãi không ra nghĩa. Các em quen cách viết trên mạng mà 


Á 
y 
2 


E5 


Tài liệu 


SINH HOẠT CHI ĐOÀN 


GÓC NHÌN TRẺ 


Người Việt không hiểu tiếng... Việt 


không hè biết rằng mình đang viết sai chính tả, câu cú thì không chuẩn, làm méo 
mó tiếng Việt”. 

Theo bà Dương Thu Trang, đây là thử thách với giáo viên bậc phố thông. 
Xét về trách nhiệm, giáo viên không được thỏa hiệp với HS ở thái độ thiếu 
nghiêm túc trong việc sử dụng tiếng Việt nhưng về mặt tình cảm, điều này dường 
như khiến mối quan hệ giữa thầy và trò ngày càng xa nhau trong cách cảm và 
cách nghĩ. “Sẽ có những HS khó chịu khi trào lưu của mình không được ủng hộ. 
HS cá biệt còn cho giáo viên quá lạc hậu khi không theo kịp thời đại”, cô Trang 
cho biết. Tuy nhiên, cũng theo cô Trang, để thay đối một trào lưu lớn và mạnh 
như thực trạng sử dụng ngôn ngữ mạng ở giới trẻ không thê một sớm một chiều 
mà cần sự kiên nhẫn. 


Dưới cái nhìn của nhà ngôn ngữ học, GS-TS Bùi Khánh Thế, Phó hiệu 
trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, quan niệm: “Ngôn ngữ mạng 
không xấu nếu chỉ sử dụng để thuận tiện trong đời thường của cá nhân. Nếu sử 
dụng ngôn ngữ này trong giao tiếp chính thức, chăng hạn trong bài vở trên lớp thì 
không được”. GS Bùi Khánh Thế cho rằng việc giáo dục ngôn ngữ không chỉ ở 
phạm vi nhà trường mà vai trò của gia đình rất quan trọng. Đặc biệt là trong xã 
hội ngày nay khi có không ít gia đình hầu như không có thời gian để trò chuyện 
với con cái mỗi ngày. 

Còn tiến sĩ Huỳnh Thị Hồng Hạnh cho rằng, để giữ gìn sự trong sáng của 
tiếng Việt, cần xây dựng chiến lược giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường theo 
hướng hiện đại và nâng cao nhận thức của giới trẻ về tình yêu, ý thức trách nhiệm 
đối với ngôn ngữ dân tộc. Sử dụng từ ngữ đúng chức năng, đúng mục đích, đúng 
đối tượng là góp phân thiết thực vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. 

(Theo Thanh niên) 


À Tài liệu ‹ 
& SINH HOẠ T CHI ĐOAN 


